


Những Bộ Môn Tập Luyện Trên Không va 
Lợi Ich Của Nó 


Xưa nay nhiêu người vẫn cho rằng những màn biểu diễn trên không chỉ dành cho các 
diễn viên xiéc và hầu hết đều chỉ mang tính chất giải trí, cho vui. Tuy nhiên cùng với sự 
phát triển của xã hội, các hoạt động trên không nay đã dan len Idi vào cuộc sống và trở 
thành những môn thé thao hàng ngày dành cho tất cả mọi người. 


Nếu bạn vẫn đang chưa hiểu các hoạt động thể thao trên không (Aerial) là gì thì hãy 
xem sơ qua danh sách các bộ môn Aerial đang được người dân trên thê giới tập luyện 
nhé: 


Top 4 môn thé thao trên không được tập luyện nhiều nhất hiện nay 
MÚA COT (POLE DANCE) 


Múa cột (Pole Dance) là bộ môn nhảy xu hướng trên thê giới và cả Việt Nam trong 
những năm trở lại đây. Múa cột là phương pháp tập luyện thé thao và nhảy múa dựa 
trên những ma sát của cơ thế với cột và lực góng/ nắm dé tạo nên những chuyển động 


A a 


dep mắt trên không trung. Ban có thé tìm hiểu thêm vé “Lich sử múa cót”, “Những lợi 
ich khi tập múa cột,. " tại các bài viết được đính kèm. 





MUA VÒNG 
Múa vòng (được biết đến với nhiều tên tiếng Anh khác nhau: Aerial Hoop, Lyra, Aerial 
Ring hoặc Cerceau/Cerceaux). Có lịch sử phát triên muộn hơn múa cột rat nhiêu nhưng 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 





nhiều người vẫn cho rằng 2 bộ môn là họ hàng bởi nhiều nét tương đồng về tính chất, 
nét đẹp nghệ thuật và lợi ích khi tập. Trung tâm SaigonDance tự hào là một trong 
những nơi tiên phong mang phong trào múa cột và múa vòng về tới Tp. Hồ Chí Minh và 
mở ra nhiều lớp đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng hàng đầu hiện nay. 
Đọc thêm bài viết “ dde 





MÚA LUA TRÉN KHÖNG (AERIAL SILKS) 

(Aerial Silks) thường được biểu diễn và tập luyện bang cách xoắn 
tay hoặc siêt chặt vào 2 dải lụa được treo cô định từ trên cao thả xuông. Múa lụa trên 
không tại Việt Nam chưa thật sự phô biên và hâu như rät hiem có trung tâm/ lớp đào 
tạo chuyên nghiệp nào. 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 


SaigonBellydance sn sai 


| > 
ei <3 : 





YOGA TRÊN KHÔNG 
Yoga trên không hay còn gọi là Yoga bay (tên tiöng Anh: Aerial Yoga). Là loại hình 


tập luyện yoga cải tiễn bằng cách treo mình trên không chung với một dụng cụ là võng 
lua hammock (có thé chịu được tải trọng lên đến 300 kg). 


Lợi ích sức khỏe của các bộ môn trên không (Aerial) 
Nhìn từ ngoài vào có thé bạn sẽ thấy người biểu diễn thực hiện một cách rất nhẹ nhàng 
và thanh thoát, tuy nhiên dé thực hiện các động tác trên không trung đó thì bạn cân rät 


nhiêu nỗ lực và phải rèn luyện gäp đôi cả về sức mạnh cơ bắp lẫn độ dẻo dai của cơ 
thê. 


Những thói quen tập luyện như vậy sẽ giúp bạn cải thiện và phát triển đáng ké nhiều 
mặt cùng một lúc như: 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 





Address: ` 








CÄI THIEN THE CHÄT 

Bạn có thể đốt cháy từ 300 — 500 calo/ giờ với việc tập luyện một trong những bộ môn 
nêu trên. Song song VỚI việc tiêu thụ một lượng lớn calo, VÓC dáng bạn cũng sẽ trở nên 
thon thả, săn chac hơn rat nhiêu, cơ bap phát trien khién cơ thê trông khỏe mạnh va có 
sức sông hơn. 


Ngoài ra, có thê bạn không biết chứ khi thực hiện các động tác ép dẻo, bẻ lưng hoặc 
xoac ngang/ xoạc dọc trên không trung thì đều sẽ rät khó và đòi hỏi biên độ mở rộng 
cao hơn hẳn so với lúc tập ở dưới mặt đất. Vậy nên néu bạn nào muốn có cơ thê thật 
sự dẻo dai và linh hoạt hơn hẳn thì phải đi tập Aerial ngay nhé. Múa cột và múa vòng ở 
Sài Gòn là 2 môn hiệu quả và phổ biến nhất đó. 


SỨC KHỎE TÂM THÀN 
Lợi ích sức khỏe tâm thần của nhào lộn trên không vượt xa các loại hình thể dục truyền 
thông thông thường khác. 


| 





Tap Yoga Bay, sẽ mang lại cho bạn cảm giác bình tinh từ việc phải treo và thư giãn cơ 
bap trên không trung, tương tự như các bài tập về thiên định và thở. 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 





https://www.saigondance 


.Vn/ 








Thói quen tập luyện thé thao và tập trung cao độ khi thực hiện các động tác trên không 
trung của múa cột, múa vòng và múa lụa cũng giúp bạn cải thiện hoạt động của não bộ, 
tăng khả năng ghi nhớ, giúp ích rät nhiêu trong việc cũng như hạn ché nguy cơ mắt trí 
nhớ khi về già. 


Address: 94-96 Đường só 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 





Một yêu tô quan trọng khác cho việc nâng cao tâm trạng chính là lượng oxy bắt nguön 
tu não của bạn. Tập luyện thê dục trên không trung chác chăn sé cho bạn một nguón 
cung câp oxy phong phú tới não, khiên bạn luôn sông vui vẻ, tích cực hơn. 


Nếu bạn vẫn đang tìm một địa điểm tin tưởng dé theo học các bộ môn trên không thú vi 
này, hãy đến ngay với SaigonDance để trải nghiệm nhé. 

Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và công tác đào tạo nhảy múa chuyên 
nghiệp, các lớp múa cột và múa vòng ở SaigonDance luôn được đông đảo học viên 
yêu thích và đăng ký theo học lâu dài bởi sự tận tâm, chuyên môn cao của đội ngũ 
nhân viên/ giáo viên tại đây. 


Cùng nhìn ngắm một số clip biéu diễn của học viên Trung tâm nhé 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 





Nếu bạn cần được tư vân lich học hoặc hỗ trợ đăng ký các lớp múa vòng, múa cột tại 
Sài Gòn thì liên hệ ngay với Trung tâm SaigonDance đê được nhân viên giúp đỡ nhé. 


Trung tâm SaigonDance: Trung tâm đào tạo nhảy múa chuyên nghiệp Sài Gòn 
. CN 1: 94-96 Đường só 2, Khu Cư Xá Đô Thanh, Phường 4, Quận 3, HCM 
Hotline: 38 329 429 — 090 2322 361 
e CN 2:85 Phạm Huy Thông, Phường 17, Quận Gò Vấp, HCM 
Hotline: 38 3636 5202 — 0902 992 361 


. Website: https://www.saigondance.vn/ 
e Fanpage: hitps://www.facebook.com/saigondancevn/ 


Address: 94-96 Đường số 2 Cư xá Đô Thành Phường 4, Q.3 


